Gợi ý cách mua Camera Viettel chính hãng 


Vì sao khách hàng nên mua Camera Viettel? 

Viettel tự hào là một trong những thương hiệu thiết bị camera thông minh được nhiều 
khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Kế từ khi cho ra mắt sản phẩm camera giám sát 
Home Camera, Viettel đã đồng hành cùng hàng nghìn hộ gia đình trên mọi miễn tô 
quốc. Những lý do tại sao các sản phẩm phổ biến với khách hàng như sau: tuyệt đối 
an toàn Thay vì lo lắng về các dòng camera trôi nỗi, không rõ nguồn gốc, người dùng 
có thể yên tâm về chất lượng của dòng camera gia đình Viettel với nhiều tính năng 
ưu việt mà nhiều dòng camera thông thường trên thị trường không có được. Toản bộ 
dữ liệu của khách hàng được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu của Viettel, dữ liệu của 
bạn được đảm bảo an toản tuyệt đối, bạn hoàn toàn có thê yên tâm. Trang bị nhiều 
tính năng hiện đại, tiện lợi Camera gia đình Viettel được tích hợp chế độ đàm thoại 
2 chiều, tích hợp loa và micro trên camera giúp các thành viên trong gia đình có thể 
đàm thoại trực tiếp với nhau. 


= ` telecorn 
Nhỏ gọn, đẹp mắt và dễ dàng lắp đặt Thiết kế của Home Camera Viettel nhỏ gọn, 
hiện đại. Bạn có thê sử dụng mạng LAN hoặc kết nối trực tiếp với WIfI, thích hợp 
lắp đặt cho căn hộ, nhà phố, quán cà phê, nhà hàng và nhiều hơn nữa. Dễ dàng quản 


lý các ứng dụng trên ứng dụng VHome do Viettel phát triển. giá cả cạnh tranh So 
với các sản phẩm camera khác trên thị trường, Home Camera Viettel có mức giá khá 
cạnh tranh và được phân phối rộng rãi tại các cửa hàng Viettel trên toàn quốc chủ 
yếu có 2 dòng: - Camera 360 độ trong nhà, 850.000 đồng/chiếc - Camera ngoài trời: 
1.100.000đ/chiếc Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng sử dụng Internet Fiber 
Viettel, nêu khách hàng đăng ký, giá thiết bị camera chỉ còn 720.000đ/thiết bị camera 
trong nhà và chỉ 1.000.000đ/thiết bị camera ngoài trời. Đăng ký gói lưu trữ đám mây. 
Hệ thống đảm bảo chất lượng, nhiều chính sách ưu đãi, nhiều chính sách ưu đãi 
Thiết bị Camera Viettel Home được bảo hành 12 tháng kể từ ngày đặt hàng sản 
phẩm. Hỗ trợ khách hàng 24/7 và xử lý sự cô nhanh chóng trong thời gian bảo hành 
Cách mua camera Viettel chính hãng nhanh nhất 

Mua Camera gia đình Viettel ở đâu Chỉ với những thao tác đơn giản, dễ dàng là bạn 
đã có thê đặt mua Camera Viettel chính hãng cho mình một cách nhanh chóng nhất, 
cụ thể Quý khách hàng có thê lựa chọn 1 trong 3 cách sau: Liên hệ tổng đài Viettel 
18008168 (miễn phí) Liên hệ tổng đài Viettel qua hotline 1800 8168 là cách nhanh 
nhất đề đặt mua thiết bị camera Viettel và mong được hỗ trợ, giải đáp, tư vấn. Bạn 
sợ nhân viên phải đợi lâu mới được giao hàng nếu áp dụng hình thức mua hàng này? 
Hãy yên tâm vì chúng tôi sẽ liên hệ kỹ thuật viên gần nhất di chuyên đến nhà để bàn 
giao hợp đồng và lắp đặt thiết bị camera. Mua tại cửa hàng Viettel Hệ thống cửa 
hàng Viettel rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. 

Vì vậy, bạn chỉ cần đến cửa hàng Viettel gần nhất và đặt mua sản phẩm. Sẽ có kỹ 
thuật viên đến lắp đặt và cài đặt cho bạn nếu cần. Do đó, nhiều khách hàng sẽ cần 
đến trực tiếp cửa hàng, tuy nhiên, khách hàng sẽ có cơ hội được xem sản phẩm trực 
tiếp, giúp họ yên tâm và tin tưởng vào chất lượng của nó. Mua trực tuyến trên website 
Viettel Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua Camera Viettel trên website vui lòng 
thục hiện theo các bước sau Bước l: Truy cập website 
https://viettel.vn/homecamera Bước 2: Trên giao diện hiển thị sản phẩm, bắm vào 
"Đăng ký ngay" Bước 3: Sau đó, màn hình sẽ chuyên sang phần thông tin sản phẩm 
bao gồm giá dự kiến, tính năng nỗi bật, đánh giá,... Nếu bạn có nhu cầu mua 2 máy 
trở lên vui lòng điều chỉnh số lượng. Bước 4: Bắm vào ô màu đỏ “Tiếp tục” để xác 
nhận mua hàng. Sau đó chỉ cần điền thông tin đặt hàng là bạn đã hoàn tất việc mua 
thiết bị camera gia đình Viettel trên website Viettel 


xem chỉ tiết tại: 
https://vietteltelecom.vn/tin-tuc/chi-tiet/øoI-y-cach-mua-camera-viettel-chinh- 


hang-nhanh-chong/19223924 


